


Nam Hoi Noi Chuyén Heo 


Ly Lac Long 


Chao mừng các ban đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 





Ly Lac Long 


Nam Hoi Nói Chuyén Heo 





Mọi người lại sắp sửa đón thêm một cái Tết Nguyên Đán, 
theo Âm lịch thì năm sắp đến (2007) là năm Dinh Hợi. Heo 
là con vật được xếp cuối cùng trong Thập Nhị Chi (Tý, Sửu, 


Dan, Mao, Thin, Ty, Ngo, Mui, Than, Dau, Tuát, va Hoi). 
Tương truyền, ngày xưa Ngoc Hoang mở đại hội và triệu tập 
tất cả các loài vật, nhưng chỉ có 12 con vật như có tên 
trong Thập nhị chi đến phó hội. Con chuột (tý) là con vật 
đến phó hội sớm nhất nên đứng đầu bảng Địa Chi và con 
heo (hợi) có lẽ vì ủn in, chậm chap nên đến sau cùng nên 
đứng cuối bảng. Theo Tử vi thì lợn tượng trưng cho sự giàu 
có vì loài lợn rừng thường làm hang trong những khu rừng. 
Người tuổi Hợi rất hào hiệp, ga-lăng, tốt bụng và dũng cảm 
nhưng thường rất bướng bỉnh, nóng tính nhưng siêng năng 
và chịu lắng nghe. 

Mặc dù có đến 3 nước: Việt Nam, Đại Hàn và Trung Hoa có 
chung ngày Tết Nguyên Đán nhưng thường thì đa số người 
trên thế giới biết đến Tết Nguyên Đán như "Tết Tàu" 
(Chinese New Year). Năm Đỉnh Hợi, theo lịch cải cách của 
VN thì chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán vào ngày 
17/2/2007 trước Tết Tàu một ngày (18/2/2007). Chuyện này 
cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ chỉ, việc cải tổ âm lịch 
cho VN cho phù hợp với địa dư đã được làm từ năm 1967. 
Nhưng rồi VN cũng vẫn nhắm mat để dân chúng xài lịch Tau 
cho đến năm nay thì chuyện "lịch cải cách" lại được chính 
quyền VN khuấy động lên. Lý do có thể là nhà nước và đảng 
đang bị dân chúng, từ Nam đến Bắc, tố cáo đủ thứ tội, độc 
tài, tham nhũng, bán nước, làm tay sai cho Trung Quốc ... 
nên mới dùng cơ hội này để "phân bua" với mọi người đảng 
ta là sáng suốt, là "đỉnh cao trí tuệ", là độc lập, không lệ 
thuộc Tàu, không bo đít My ... v.v... bằng chứng là dang 
cũng biết soạn lịch để cho dân VN xài. Tóm lại, câu chuyện 


trở nên "ầm i" là do đảng muốn lợi dụng cơ hội nay dé 
tuyên truyền và kể công lao ... Đây chỉ là một trong những 
chuyện nhiều "d" (dài, dai, dóc, dở, dỏm...) của đảng , quá 
quen thuộc và nghe hoài chán phèo . Năm sắp hết, Tết con 
heo gần đến, chúng ta nói chuyện về heo chơi và chắc 
chắn hấp dẫn hơn chuyện "d" của đảng nhiều . 

Hợi, con vật cuối bảng trong Thập nhị chỉ, người miền Bắc 
gọi là lợn, với người Nam kêu là heo. Ngoài ra, tiếng Việt 
còn có nhiều từ để gọi các loại lợn (heo) khác nhau như: 
Heo nái (lợn cái nuôi để sản xuất lợn con); Lợn sề (lợn nái 
già); Heo nọc ( heo đực dùng để truyền giống); Lợn bột, heo 
sửa (lợn con đang bú me); Lợn hạch (lợn đực đã thiến); Lợn 
y (một giống lợn của Việt Nam, có mõm ngắn, lưng võng va 
bụng sệ với lớp da màu đen hay xám); Lợn lang (lợn lông 
đốm đen- trắng); Lon mọi (một dạng lợn y, rất chậm lớn, chủ 
yếu nuôi làm cảnh); Lợn lòi ( lợn rừng) .... 

Theo lịch sử ghi lại thì năm 1918 , dịch cúm Tây Ban Nha 
(Spanish Flu) đã giết hại hơn 20 triệu người trên khắp thế 
giới. Virus gây ra dịch cúm này có nguồn gốc từ bệnh cúm 
ở heo. Gan đây, năm 1998, virus Nipah xuất phát từ heo 
đã làm trên 100 người thiệt mạng ở Mã Lai . 

Từ xa xưa, thịtheo đã là một thực phẫm cho loài người . 
Ngoại trừ các dân tộc theo đạo Hồi hoặc đạo Do Thái 
không ăn thịt heo. Cho nhân loại nói chung thì thịt heo là 
nguồn thực phẫm quý báu , bổ dưỡng và dễ tìm . Bên cạnh 
những lợi ích về mặt dinh dưỡng, ngày nay, các nhà khoa 
học đã chứng minh một số bộ phận của heo có thể được sử 
dụng để thay thế những bộ phận hư hỏng của con người . 


Day là phương pháp dùng bộ phận cua một chung loại nay 
để ghép vào chủng loại khác. Giới chuyên môn gọi phương 
pháp này là "ghép dị chung" (xenotransplantation) . 

Tín đồ của Hồi giáo và Do Thái giáo không ăn thịt heo vì họ 
thực tập theo những lời phán dạy trong kinh sách liên quan 
đến heo của tôn giáo họ. Ngày xưa, tín đồ của Công giáo 
cũng không ăn thịt heo nhưng sau giấc mơ của Pierre thấy 
Thiên Chúa cho phép ăn nên họ ăn. Như trích dẫn ở dưới: 
Theo LéVi 11:7. Cựu Ước 

"7) Con heo, vì nó có chân ché làm hai móng, nhưng không 
nhai lại: các ngươi phải coi nó là loài ô uế. 

8) Thịt của chúng, các ngươi không được ăn, xác chết của 
chúng, các ngươi không được đụng đến; các ngươi phải coi 
chúng là loài ô ué." 

Theo Thiên Kinh Qu ran 

"2; 173 Quả thật, Ngài chỉ cấm các ngươi ăn xác con vật đã 
chết, máu, thịt heo, và những vật cúng hiến tà thần khác 
ngoài Allah. Nhưng đối với những ai vì nhu cầu cần thiết hay 
bị ép buộc phải ăn thì không bị kết tội, vì Allah là Đấng 
Khoan Dung và Nhân Từ ". 

Theo Tân ước TDCV 10:9 - 16 

"Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì ông 
Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện; lúc đó, vào khoảng giờ 
thứ sáu. 

10 Ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa thi 
ông xuất thần. 

11 Ông thấy trời mở ra và một vật gì sà xuống, trông như 
một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất. 


12 Trong dó có moi gióng vat bón chan va rán rêt sóng trén 
đất, cùng moi thứ chim trời. 

13 Có tiếng phán bảo ông: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà 
ăn!” 

14 Ông Phê-rô thưa: "Lạy Chúa, không thể được, vì không 
bao giờ con ăn những gì 6 uế và không thanh sạch.” 

15 Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: "Những gì Thiên 
Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế. " 
16 Việc ấy xảy ra đến ba lần, và lập tức vật ấy được đưa lên 
trời. " 

Ở Việt Nam, trong tất cả các loại thịt thông dụng thì có lẽ 
thịt heo là được dùng nhiều nhất và có thể chế biến ra hàng 
trăm món khác nhau có thể dùng trong những yến tiệc 
sang trọng cho đến những bửa cơm bình thường. Và hầu hết 
những phần của cơ thể con heo : giò heo, da heo, lỗ tai heo, 
lòng heo... cũng được ché biến thành các món an rất độc 
đáo. Đặc biệt trong các lễ lộc lớn như cưới hỏi, cúng đình ... 
thì không thể vắng mặt heo. 

Mặc dù heo với những ích lợi thực tiễn về mặt thực pham 
và y học cho loài người như vậy. Nhưng trong 12 con giáp, 
hoặc rộng ra hơn cho tất cả gia cầm gia súc, thì con heo 
dường như là con vật bị gán cho nhiều thói hư tật xấu nhất . 
Mỗi con vật thì dường như chỉ bị gán cho một hay hai "điểm 
xấu". Chẳng hạn, uống như trâu, dữ như cop, , hôi như 
chuột, đồ chó, đồ ngựa, dê xồm, độc như rắn, mèo mả gà 
đồng, đẻ như gà, yếu như gà (không dai sức) .... Còn cho 
con heo thì nào là ngu như heo, ó do như heo, ham ăn nhu 
heo, làm biếng như heo, mập ú như heo, mũi hĩnh như heo, 


đồ heo noc … Con người ta khi bi chê một tiếng thôi là có 
thé nổi con "tam bành lục tặc" lên rồi. Nhưng con heo dù 
cho bị chê đủ thứ, bị chê thậm tệ, vẫn bình chân như vại, 
vẫn tỉnh bơ và vẫn vui vẻ đúc đầu vào máng cám, ăn như 
heo, để ú như heo và có nhiều thịt phục vụ cho loài người. 
Thiệt là quá xá bất công và đúng ra chúng ta phải "khâm 
phục" con heo. Về con heo, Winston Churchill , thủ tướng 
nước Anh, có nói rằng: "Con chó ngước nhìn chúng ta. Con 
mèo nhìn xuống chúng ta, còn con lợn thì coi chúng ta như 
là [người] ngang hàng”. 

Bất công cho đến nổi cái anh chàng sợ vợ vì nàng là "giai 
nhân" hoặc nàng là "Sư tử Hà đông"... làm bà mẹ tức tối rủa 
xả đến heo luôn: " Tao nuôi mày bằng sửa Ông Thọ, bằng 
bột Bích Chi, bằng cơm gạo trắng, bằng thịt, bằng ca ... chứ 
có cho mày ăn cám heo đâu mà mà ngu dữ vậy hả con? 
Mày đóng trang thờ người dưng để nó coi thường mẹ mày..." 
Còn nữa, trên trái đất có lẽ không có một loại động vật nào 
bị " thiến" nhiều hơn giống heo. Vì ngoài một số ít heo nọc 
để gây giống, heo nái để sinh sản, tất cả heo thịt, đực lẫn 
cái, đều bị thiến dé "con lợn lòng" của heo không nổi lên, 
để các chú heo, cô lợn thịt không còn mơ tưởng đến chuyện 
trăng hoa mà chỉ vùi đầu vào máng, miệt mài ăn uống, cho 
mau lớn và mập mạp. Thiệt đúng là oan ức và bất công cho 
đời con heo thịt. Suốt kiếp phải chịu nỗi đau thái giám. Hàng 
ngày, trên khắp thế giới hàng triệu con heo thịt vào lò, và ít 
nhất cũng ngang số lượng này những chú heo, cô lợn phải 
chịu nỗi đau hoạn quan. Tại sao các hội bảo vệ súc vật lại 
im hơi lặng tiếng vé cái vụ "thiến heo" này ha? Lại thêm 


mot diêu bat công cho con heo. 

Một bất công khác nữa là hình anh heo trong tho van nhac 
rất là hiếm hoi . Rồi kế đến khi loài người đóng phim nghèo, 
không có quần áo để mặc, thì giới đạo đức phản đối loại 
phim này phạm thuần phong mỹ tục và gọi đó là phim "con 
heo". Báo chí Tây phương đã báo động sự việc "ghiền phim 
con heo" đã trở thành một căn bệnh của thế kỷ 21. Mặc dù 
con heo chẳng có chút liên quan nhung tên tuổi heo vẫn bi 
bôi lọ trong sự kiện này. Đúng là bất công thiệt ! 

Nói chuyện heo mà không nhắc đến Trư Bát Giới là một sự 
thiếu sót. Trư Bát Giới, theo truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa 
An, là Thiên Bồng Nguyên Soái cai quản sông trời (Thiên 
hà) của thiên đình vì uống rượu say phạm tội "mò mẫm tiên 
nữ" äu nên bị Trời day biệt xứ (hạ trần), do nghiệp lực đưa 
đường lại rơi ngay đúng ổ heo đang sanh và phải chịu kiếp 
nạn " làm người đầu heo" dưới trần thế. Theo sách vở diễn 
giải thì tên "Bát Giới" là tánh tham (ăn, ngủ, sắc, nịnh ...) 
cho được lợi về minh. Vì vậy, vũ khí của ho Tru phải là định 
ba (cào cỏ), để tiện vơ vét vào cho nhiều, cho thỏa lòng 
tham dục. Với chuyện hưởng lạc thú trần tục, Trư Bát Giới 
rất giàu sáng kiến va nhanh trí không ai bằng. Như trong 
đoạn kể bà góa phụ họ Giả kén rể. Góa phụ họ Giả than thở: 
"Gả đứa lớn thì sợ đứa thứ hai tị. Gả đứa thứ hai thì sợ đứa 
út tị. Muốn gả em út cho con lại sợ đứa lớn tị..." Bát Giới liền 
đề nghị ngay : "Nếu sợ các em tranh nhau, thì mẹ gả tất ba 
em cho con là xong, đỡ phải cãi nhau ầm 1, làm rối gia đạo. 
(...) Giá mà thêm mấy cô nữa, con rể mẹ cũng sẵn sàng thu 
nhận. Thuở nhỏ, con đã học được phép nhẫn nại, có bao 


nhiêu vo con cũng có cach ăn ở được vừa lòng." Va đến khi 
bà mẹ bảo rằng các con bà không chịu lấy Bát Giới làm 
chồng, chàng nguyên soái heo dá ứng xử thật mau le : "Me 
ạ, các em không chịu lấy con, hay là mẹ lấy con vậy." [TDK 
Ill 1988: 62-68]. Trý Bát Giới theo pho Đường Tăng thỉnh 
kinh. Kết thúc cuộc thỉnh kinh Trư Bát Giới được Phật Như Lai 
phong làm Tịnh đàn Sứ giả với chức năng đặc nhiệm là có 
đủ thẩm quyền để... ăn uống được đồ cúng tế của khắp cả 
thiên hạ. Trong khi Đường Tăng và Tề Thiên đều thành phật. 
Sa Tăng thành Kim Thân La Hán. Long Mã trở thành Bát bộ 
Thiên Long. Trư Bát Giới vẫn còn lận đận. Họ Trư bị Phật tổ 
phê: "Tính ương vẫn còn, sắc tình chưa hết". Rồi xét vì năng 
khiếu "ăn khoẻ, tính lười, dạ dày to lắm" nên phong cho họ 
Trư làm Tịnh Đàn Sứ giả. Xem ra, cái bản năng tham dục, 
cái chất Trư tiềm tàng trong mỗi con người chúng ta rất khó 
biến đổi . 

Dạo này cũng như nhiều bà con khác, tôi cũng hơi ngán 
ngán thịt bò vì sợ binh "bò điên" nên chuyển qua xúc xích 
làm bằng thịt heo. Sáng nay, ngồi ăn và đọc được một 
truyện vui về xúc xích tiện thể ghi lại đây chia sẻ cho đủ bộ 
"heo", để xem cho vui vẻ ba ngày xuân. "Có một ông thợ 
sản xuất xúc xích, sau một thời gian tìm tòi ông sáng chế ra 
được cái máy chỉ cần bỏ con heo vào là sẽ cho ra xúc xích. 
Một hôm, đứa con ngồi xem ông làm và hỏi: "Sao ba không 
chế ra cái máy bỏ khúc xúc xích vào sẽ ra con heo thì mình 
sẽ bán được nhiều tiền hơn". Suy nghĩ một chút, ông trả lời: 
" Ba muốn chứ, nhưng cái máy đó mẹ con giữ bản quyền 


A'u 


rôi". Thang bé höi tiép: "Thé sao ba không hói muon cua 


mẹ để xai?". Ông bố : "Có chứ, con heo con! Thôi di chơi di 
... dé ba làm việc tiếp" ." 

Tết nơi đất khách, tuyết trắng trời trắng đất, ba ngày xuân 
vắng bóng chúa Xuân, chẳng có chút hương vị của Tết. 
Mồng một Tết có khi vẫn phải đi cày, mồng hai cũng kéo, 
mồng ba thoáng cái đã qua ... để trả nợ áo cơm. Không khí 
Tết nơi xứ người càng làm chạnh lòng người viễn xứ : " Tôi 
có chờ đâu có đợi đâu; Mang chi xuân đến gợi thêm sâu" 
(Chế Lan Viên). Những ngày xuân nghe bản nhạc "Ly rượu 
mừng" của Phạm Đình Chương, càng da diết nhớ hơi nóng 
ấm của nồi bánh tét, mùi vị thơm ngon của đòn bánh tét 
đầu tiên vừa chín tới, tiếng pháo nổ đì đùng đêm giao thừa, 
hoa mai vàng nở rực rở trước sân, ... những mùa xuân thanh 
bình tự do nơi quê mẹ. Nhưng thôi dù ở trong hoàn cảnh nào 
thì xuân vẫn là xuân, chúng ta cũng phải cung chúc tân 
xuân nhau. Ít nhất thì cũng giữ được trong tâm những nét 
đẹp đáng được gìn giữ của tổ tiên chúng ta. Xin kính chúc 
tất cả một năm Đinh Hợi an khang, thịnh vượng và mọi việc 
như ý. 

"Tan niên hạnh phúc bình an tiến, 

Xuân nhật vinh hoa phú quí lai." 

Lý Lạc Long, 

(Xuân 2007) 





Nguón: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 
Danh may : LLL 

Nguón: VNTQ - LLL 

Duoc ban: NHDT dua lên 

vao ngay: 24 thang 4 nam 2007 


